Bo va Viên Đá Cuöi 


S, N. Goenka 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Bơ và Viên Đá Cuội 


S. N. Goenka 
Bo và Viên Đá Cuội 
Dịch giả Tâm Diệu 


(#1)Một ngày nọ có chàng trẻ tuổi vừa buồn vừa khóc, tìm 
đến Đức Phật. Đức Phật hỏi, "Cái gì sai trái đã làm nhà ngươi 
khóc?" 

"Thưa Ngài, cha con chết ngày hôm qua." 

"Thì nhà ngươi làm gì được? Ông ấy đã chết rồi, buồn khóc 
chẳng thể làm ông ấy sống lại." 

"Vâng, thưa Ngài, con hiểu điều đó; buồn khóc chẳng thể 
làm cho cha con trở về với con. Nhưng con đến đây cầu xin 
Ngài một điều: xin Ngài hoan hỷ làm một điều gì đó cho 
người cha quá vang của con!" 

"Vậy ta có thể làm gì giúp cho cha con?" 

"Thưa ngài, xin ngài làm một cái gì đó. Ngài là đấng toàn 
năng, chắc chắn ngài có thể làm được. Ngài hãy xem, các vị 
tu sĩ cúng tế, các tháy phát giấy xá tội, đã cử hành những 
nghi thức cúng lễ cầu siêu giúp người quá cố. Và nghi thức 
cúng tế cầu siêu nếu được tổ chức sớm ở đây, thì cánh cửa 
trên thiên giới sẽ được mở ra sớm và người quá cố sẽ được 
siêu thăng về nơi đó. Họ sẽ nhận được giấy nhập cảnh. Thưa 
Ngài, Ngai là dang toàn năng, Ngài có day đủ quyền lực! 
Nếu Ngài chủ tế nghi thức cầu siêu cho cha con, cha con 
không những nhận được giấy nhập cảnh nơi thiên quốc mà 
ông ấy sẽ được ở thường trú luôn. Thưa Ngài, xin Ngài hoan 
hy giúp cha con!" 


Biết rằng chàng trai trẻ tràn ngập nỗi đau khổ chắc khó có 
thể hiểu được những lý lẽ phải trái trong lúc này, nên Đức 
Phật đã phải dùng một phương tiện khác giúp cho chàng ta 
hiểu. Vì thế Phật nói: "Nhà ngươi hãy đi mua hai cái chậu 
đất nung." Chàng trẻ tuổi lấy làm sung sướng, nghĩ rằng 
Đức Phật đã nhận lời làm lễ cầu siêu cho cha hắn và đã tức 
tốc đi chợ mua hai cái chậu bằng đất nung. 

"Được rồi," Phật nói, "đổ vào chậu thứ nhất đầy đá cuội, 
chậu thứ hai đầy bợ" Chàng trẻ tuổi làm y như lời Phật dạy. 
"Bây giờ bịt miệng cả hai chậu lại, xong bỏ xuống hồ nước". 
Chàng trai trẻ làm xong, hai chậu chìm xuống dưới đáy hồ. 
"Bây giờ" Phật nói, "đem cái gậy ra đây, chọc bể cả hai 
chậu." Chàng trẻ tuổi rất lấy làm sung sướng, nghĩ rằng đức 
Phật đã cử hành nghi lễ cầu siêu cho cha hắn. 

Theo tập quán cổ truyền cổ Ấn Độ, khi người cha chết, người 
con làm lễ hỏa táng. Vào khoảng giữa thời gian thiêu, người 
con dùng cây gậy thọc và làm vỡ sọ đầu. Cũng theo niềm tin 
cổ truyền của họ, cho đến khi sọ đầu được mở ra nơi trần 
gian này thì cánh cửa thiên giới cũng được mở ra. Vì thế 
chàng trẻ tuổi tự nghĩ là, "Cha ta đã được thiêu đốt ngày 
hôm quạ Như là một biểu tượng, đức Phật muốn mình làm 
vỡ các chậu ngày hôm nay!" Chàng cảm thấy sung sướng 
nhiều với nghi thức này của Đức Phật. 

Chàng trẻ tuổi đã dùng cây gậy làm bể hai chậu. Lập tức, 
chậu đựng bơ bị vỡ, bơ nổi lênh láng trên mặt hồ nước. Chậu 
kia đựng những hòn đá cuội vẫn nằm yên dưới đáy hồ. Rồi 
Đức Phật nói, "Chàng trẻ tuổi, đó là những gì ta đã làm. Bây 
giờ hãy mời các tháy cúng té và nói với họ hãy tụng kinh và 


cầu nguyện: "Hỡi các viên đá cuội, hãy nổi lên, hãy nổi lên! 
Hỡi bơ ơi, hãy chìm xuống, chìm xuống! Hãy cho chúng ta 
xem sự kiện xảy ra. " 

"Ó, thưa Ngài, Ngài nói đùa với con! Không thể nào như thế 
được, những viên đá cuội nặng hơn nước, chúng chìm xuống 
đáy. Chúng chẳng thể bao giờ nổi lên được. Đây là định luật 
tự nhiên! Và thưa Ngài, bơ nhẹ hơn nước, chúng nổi lên mặt 
nước, chẳng bao giờ có thể chìm xuống được. Đây là định 
luật tự nhiên." 

"Chàng trẻ tuổi, nhà ngươi biết nhiều về định luật tự nhiên, 
nhưng nhà ngươi đã không hiểu về định luật tự nhiên này. 
Nếu trong suốt cuộc đời của cha nhà ngươi mà ông ấy đã 
làm những điều nặng như những viên đá cuội, (#3) cha nhà 
ngươi sẽ bị đọa, ai có thể giúp cha nhà ngươi siêu thoát lên 
trên được? Và nếu tất cả việc làm của cha ngươi nhẹ như bơ, 
(#4) ông ấy sẽ được siêu thoát; ai có thể đè ông ta xuống 
được?" 

Nếu chúng ta hiểu định luật tự nhiên (#5) và sống theo luật 
tự nhiên này, chúng ta sẽ vượt thoát khỏi những khổ đau và 
bất hạnh của cuộc đời. 

Tâm Diệu dịch Việt 

Tháng 8-2000 

Chú thích: 

(1-) Bản viết này được trích dịch từ quyển "The Art Of Living, 
Vipassana Meditation, As Taught By S.N. Goenka" của 
William Hart do nhà xuất bản Harper San Francisco phát 
hành năm 1987 trang 55-56. Cuối bản viết tác giả có ghi 
chú là "Based on S. XLII viii 6, Asibandhakaputta Sutta. 





(2-) Asibandhakaputta Sutta là một bài kinh trong Tương 
Ưng Bộ Kinh, Tập IV, hệ Pali (Samyutta Nikaya, IV). Chúng 
tôi không có bản Việt dịch của HT Minh Châu, nhưng có 
tham chiếu bản dịch Anh ngữ của Bhikkhu Bodhi do Dr. Bình 
Anson (U[JCháu) gửi tặng. 

(3-) Những điều nặng như viên đá, được hiểu là trong cuộc 
đời đã tạo những nghiệp xấu, nghiệp ác. Theo bản dịch 
tiếng Anh của Bhikkhu Bodhi là, "a person here who 
destroys life, takes what is not given, engages in sexual 
misconduct, speaks falsely, speaks divisively, speaks 
harshly, chatters idly, one who is covetous, full of ill will, and 
holds wrong view". 

(4-) Những điều nhẹ như bơ, được hiểu là trong cuộc đời da 
tạo những nghiệp tốt lành. Theo bản dịch Anh ngữ của 
Bhikkhu Bodhi là, "there is a person here who abstains from 
the destruction of life, from taking what is not given, from 
sexual misconduct, from false speech, from divisive speech, 
from harsh speech, from idle chatter, one who is not 
covetous, without ill will, who holds right view." 

(5-) Định luật tự nhiên (the law of nature). Luật nhân quả 
(kamma) là một trong năm định luật tự nhiên của vũ trụ vạn 
vật. Bốn định luật kia là: utu, bija, dhamma và citta "Định 
luật nhân quả cho rằng nhơn gieo thì quả trổ. Nhơn lành 
đem lại quả tốt. Nhơn ác đem lai quả xấu. Đó là định luật tự 
nhiên, phải trổ sanh như vậy chớ không phải là một hình 
thức thưởng hay phạt... " (Đức Phật và Phật Pháp, trang 313, 
HT. Narada Thera, Phạm Kim Khánh dịch Việt ) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Maybonphuong 
Được bạn: TSAH đưa lên 
vào ngày: 23 tháng 7 năm 2004 


